Tại Sao tôi lại dịch Kim 
Dung ? 


Nguyễn Duy Chính 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Nguyễn Duy Chính 
Tại Sao tôi lại dịch Kim Dung ? 
vài lời tâm huyết của dịch giả Nguyễn Duy Chính 


Vài chục năm trước đây, những ai không mê truyện chưởng 
được coi như hiếm có và có lẽ thế hệ của tôi ? những người 
trên dưới năm mươi tuổi ? đều biết đến những truyện kiếm 
hiệp của Kim Dung. 

Khoảng 1964, một người anh họ ở trọ nhà tôi để đi học, vì 
nhà tôi chỉ cách trường Bách Khoa Phú Thọ một quãng ngắn. 
Mỗi buổi chiều chúng tôi thường hay đi lên phố Tàu để ăn 
một chén chè hay uống một ly nước mía. Tuy nhiên, trước 
khi đi, bao giờ anh ấy cũng dừng chân nơi sạp báo đầu 
đường để mua một tờ báo, hình như tờ Tiếng Chuông thì 
phải. Mục đầu tiên anh giở ra không phải là những tin tức ở 
trang ngoài mà là một truyện đăng tải liên tục ở trang hai, 
truyện Anh Hùng Xạ Điêu, mà thuở ấy tôi nhớ là đang đến 
chương "Âu Dương công tử bị đá đè". Những hôm không 
tiền, anh cũng cố cười cầu tài nháy nhó với anh bán báo để 
khi được gật đầu thì lôi tờ báo, mở ra đọc truyện rồi nhẹ 
nhàng gập và để lại, cố sao cho khỏi nhàu ngõ hầu không 
mích lòng ?ân nhân?. 

Có lần tôi hỏi: 

- Truyện đó có gì mà anh mê thế? 

Anh trả lời: 

- Mày còn bé chưa biết chứ truyện này hay lắm. Ai đọc cũng 
mê. 


Tôi không tin nhưng quả thật, chỉ vài năm sau tôi cũng bị 
vướng vào cái vòng ?nghiện? Kim Dung mà khởi đầu là 
truyện Cô Gái Đồ Long do Từ Khánh Phụng dịch. Sau bộ này 
là những bộ khác liên tục mà nhiều tác giả dịch theo những 
đoạn đăng tải trên báo Hongkong theo đường bay về Saigon 
hàng ngày. Cơn sốt đó đã kéo dài và khi Kim Dung tuyên bố 
không viết tiếp nữa sau bộ Lộc Đỉnh Ký, nhiều người cảm 
thấy mất mát và trống vắng thiếu hẳn một món ăn tinh thần 
trong cuộc đời. 

Truyện Kim Dung đã trở thành một đề tài phổ thông và hấp 
dẫn, mặc dù nhiều học giả coi đó là những truyện rẻ tiền, 
không đáng mất thì giờ. Tuy nhiên, bên cạnh một số khuyết 
điểm không tránh khỏi của những truyện dài viết theo lối 
feuilleton, ai ai cũng phải công nhận là Kim Dung có tài kể 
chuyện và những bộ tiểu thuyết của ông luôn luôn ly kỳ, khó 
đoán trước. Mỗi bộ có những nét đặc sắc riêng mà những 
tác giả khác không có được. Ngoài ra, tiểu thuyết của ông 
cũng chứa đựng nhiều tài liệu dựa trên những nghiên cứu 
lịch sử, văn hóa có tầm vóc, và rải rác trong những cuốn tiểu 
thuyết, người ta có thể tích lũy một số kiến thức đáng kể về 
y học, võ thuật, sinh hoạt, xã hội, lịch sử, địa lý, nhân văn... 
không kiếm thấy trong những pho tiểu thuyết khác. Mặc dù 
không hiếm những chỉ tiết ông đặt ra để câu chuyện thêm 
phần thú vị, hoặc những thay đổi cho phù hợp với tình tiết, 
Kim Dung đã gói ghém gần như một bộ bách khoa toàn thư 
trong ba mươi sáu cuốn sách, bao gồm mười bốn truyện của 
ông. 

Truyện Kim Dung cũng trở thành một niềm an ủi lớn cho 


những ai đã từng ở trong tù Cộng Sản, và những anh em nào 
có trí nhớ tốt, có tài kể chuyện đều biết cách khai thác cái 
sở trường của mình để làm giảm bớt cái nỗi cô đơn của cảnh 
cá chậu chim lồng, sưởi ấm cho nhau thoát ra cái thực tế 
chua chát trong một ít phút giây, hay đổi lấy một số đặc 
quyền từ bạn đồng cảnh. 

Tuy nhiên, những ai có đầu óc phân tích đều cảm thấy nhiều 
chi tiết Kim Dung viết thiếu hợp tình, hợp lý. Những điểm bất 
toàn đó tuy không làm hư hại toàn bộ tác phẩm nhưng cũng 
như một hòn sỏi nhỏ trong giày, lâu lâu cũng làm chúng ta 
thắc mắc. Có lẽ ý thức được những khuyết điểm mình mắc 
phải trong suốt hai mươi năm cầm bút, Kim Dung đã ngừng 
lại khi độc giả đang coi ông như một Thái Sơn, Bắc Đẩu của 
tiểu thuyết kiếm hiệp, và giành mười năm để san định lại 
những gì ông đã viết. 

Mặc dù nhiều điểm không có thể sửa lại cho hoàn toàn, 
nhưng ông đã viết lại khá nhiều chi tiết trong bản tu đính 
sau cùng từ năm 1973 đến 1983. Quyết định của ông phải 
nói là một quyết định rất ?biết người biết ta? và đã đưa các 
tác phẩm võ hiệp tiểu thuyết của ông lên một vị trí khác 
hẳn, và đưa văn chương võ hiệp vào giòng chính 
(mainstream) của văn hóa. 

Kim Dung đã hình thành tác phẩm của ông như thế nào? 
Tổng cộng Kim Dung chỉ viết có 14 bộ tiểu thuyết mà chính 
ông đã lấy những chữ đầu đặt thành đôi câu đối để cho dễ 
nhớ: 

Phi Tuyết Liên Thiên Xạ Bạch Lộc 

Tiếu Thư Thần Hiệp Ÿ Bích Uyên 


TÊN 

SỐ TRANG 

Ghi chú 

Phi Hồ Ngoại Truyện 
Q.1 

380 

Phi Hồ Ngoại Truyện 
Q.2 

407 

Tuyết Sơn Phi Hồ 
Q.1 

248 

1957 

Liên Thành Quyết 
Q.1 

420 

Uyên Ương Đao 

59 

kế Tuyết Sơn Phi Hồ 
Bạch Mã Khiếu Tây Phong 
114 

kế Uyên Ương Dao 1961 
Thiên Long Bát Bộ 
Q.1 

432 

1963 

Thiên Long Bát Bộ 


Q.2 

427 

Thiên Long Bát Bộ 

Q.3 

429 

Thiên Long Bát Bộ 

Q.4 

399 

Thiên Long Bát Bộ 

Q.5 

413 

Xa Điêu Anh Hùng Truyện 
Q.1 

398 

1958 

Xa Điêu Anh Hùng Truyện 
Q.2 

399 

Xa Điêu Anh Hùng Truyện 
Q.3 

397 

Xa Điêu Anh Hùng Truyện 
Q.4 

355 

Lộc Đỉnh Ký 

Q.1 

417 

1969 


Lộc Đỉnh Ký 

Q. 2 

407 

Lộc Đỉnh Ký 

Q.3 

419 

Lộc Đỉnh Ký 

Q.4 

429 

Lộc Đỉnh Ký 

Q.5 

423 

Tiếu Ngạo Giang Hồ 
Q.1 

423 

19G7 

Tiếu Ngạo Giang Hồ 
Q. 2 

421 

Tiếu Ngạo Giang Hồ 
Q.3 

405 

Tiếu Ngạo Giang Hồ 
Q.4 

423 

Thư Kiếm Giang Sơn 
Q.1 

425 


1955 

Thư Kiếm Giang Sơn 
Q. 2 

439 

Thần Điêu Hiệp Lữ 
Q.1 

404 

1959 

Thần Điêu Hiệp Lữ 
Q. 2 

413 

Thần Điêu Hiệp Lữ 
Q.3 

409 

Thần Điêu Hiệp Lữ 
Q.4 

423 

Hiệp Khách Hành 
Q.1 

429 

Hiệp Khách Hành 
Q. 2 

219 

Việt Nữ Kiếm 

30 

Sau Hiệp Khách Hành 
Y Thiên Đồ Long Ký 
Q.1 


399 

1961 

Y Thiên Đồ Long Ký 
Q. 2 

407 

Y Thiên Đồ Long Ký 
Q.3 

419 

Ý Thiên Đồ Long Ký 
Q.4 

417 

Bích Huyết Kiếm 
Q.1 

421 

1956 

Bích Huyết Kiếm 
Q. 2 

431 


Sơ lược tiểu sử KIM DUNG 

Kim Dung tên thật là Tra Lương Dung (Zha Liangyong) với 
tên Anh ngữ là Louis Cha, sinh năm 1924 tại trấn Viên Hoa, 
huyện Hải Ninh, tỉnh Triết Giang. Họ Tra là một danh gia lâu 
đời ở trong vùng. Theo ông kể lại, gia đình ông ở trong một 
ngôi nhà lớn, trước nhà có treo một tấm biển nhan đề Dam 
Viễn Đường, là ngự bút của vua Khang Hi ban cho tổ tiên 
ông. Cuối đời Thanh, tổ phụ ông từng làm tri huyện Giang 
Tô, nhưng đến cha ông thì quay sang buôn bán nhưng không 


mấy thành công. Ông sở dĩ có được một kiến thức phong 
phú chính là nhờ trong gia đình chứa rất nhiều sách và ngay 
khi còn nhỏ ông đã được đọc những tác phẩm nổi tiếng của 
Trung Hoa và ngoại quốc. Ngoài những tác giả hiện đại như 
Mao Thuẫn, Lỗ Tấn, Lão Xá, Ba Kim ông cũng đọc những tiểu 
thuyết nổi danh thời xưa như Tam Quốc Chí, Thủy Hử. Tiểu 
thuyết ngoại quốc thì ông mê đọc những tác phẩm của 
Alexandre Dumas như Ba Chàng Ngự Lâm Pháo Thủ, Hai 
Mươi Năm Sau ... và những bộ này ảnh hưởng không ít đến 
văn phong và cách bố cục của ông. 

Năm lên tám tuổi, ông đọc bộ tiểu thuyết đầu tiên là bộ 
Hoang Giang nữ hiệp thấy say mê nên từ đó đã có mộng sẽ 
viết về bộ môn này. Năm 15 tuổi, mới học năm thứ ba trung 
học ông đã cả gan viết một cuốn sách luyện thi vào đệ thất 
(lớp 6) và được nhiều người trong mấy tỉnh lân cận mua đọc. 
Có thể nói đó là tác phẩm đầu tay của ông. Đến năm 1941, 
khi còn đang học năm cuối bậc Trung Học, vì tình hình chiến 
sự ông phải tản cư qua nhiều phủ huyện. Cũng năm đó, ông 
viết một truyện trào phúng dưới nhan đề ?Cuộc du hành của 
AIice? (nhái theo truyện Alice in Wonderland) có ý châm 
biếm ông hiệu trưởng nên đã bị đuổi. 

Năm 1944, ông thi đậu vào Ban Ngoại Giao, trường Chính Trị 
quốc gia tại thủ phủ Trùng Khánh nhưng cũng vì tố cáo một 
vụ lem nhem trong trường mà bị khai trừ. Ông xin làm việc 
trong một nhà in và nhờ đó có thì giờ và cơ hội đọc nhiều 
sách phiêu lưu, mạo hiểm bằng tiếng Anh. 

Đến năm 1945, sau khi Nhật thua trận, ông quay trở về cố 
hương rồi qua Hàng Châu làm ký giả cho tờ Đông Nam nhật 


báo. Nhưng không lâu, ông lại sang Thượng Hải ghi tên học 
luật, ngành Quốc Tế công pháp tại Đông Ngô Pháp Học Viện 
(Soochow University). Ông cũng là một trong ba người trong 
toàn quốc đậu kỳ thi tuyển phiên dịch pháp luật của Đại 
Công Báo năm 1947. 

Tháng ba năm 1948, khi tờ Đại Công Báo tái bản tại Hương 
Cảng, ông được cử sang làm việc và gia đình ông cũng di cư 
sang đây. Tháng 11 năm 1949, ông viết một bài dài nhan đề 
?Quyền tư hữu của Hoa kiều theo luật quốc tế? và từ đó 
chuyên viết về bộ môn công pháp quốc tế. Năm 1950, sau 
khi cộng sản chiếm được Hoa lục, ông được nhận vào làm 
việc cho Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, chính quyền 
Cộng Sản chỉ giao cho ông những việc không quan trọng, 
chủ yếu là làm hướng dẫn viên cho các khách ngoại quốc 
đến Hoa lục nên chỉ vài tháng sau ông từ chức và quay trở 
lại Hongkong. Trong chiến dịch đấu tố sau đó, gia đình ông ở 
lục địa bị qui vào thành phần địa chủ, cha ông bị đem ra đấu 
tố nên từ đó Tra Lương Dung không còn liên lạc với thân 
nhân được nữa. 

Đến năm 1952, ông sang làm việc cho tờ Tân Vẫn Báo, 
chuyên viết phiếm luận. Để có đủ khả năng ông đã tự học 
rất nhiều về ngành điện ảnh, trở thành một chuyên gia và 
ông đã viết một số truyện phim chẳng hạn như ?Lan Hoa 
Hoa? hay ?Tuyệt Đại Giai Nhân?. 

Năm 1955, ông bắt đầu viết tiểu thuyết võ hiệp. Theo chính 
ông, việc viết tiểu thuyết kiếm hiệp có thể nói là một ngẫu 
nhiên hơn là một chủ đích. Khi còn trẻ mộng của ông là 
được đi du lịch khắp nơi trên thế giới và sẽ chọn một công 


việc trong ngành ngoại giao, có lẽ chính vì thế mà ông học 
ngành công pháp quốc tế. Thế nhưng, để làm tăng thương 
vụ cho tờ báo, ông phải viết một số truyện kiếm hiệp và 
chính từ đó ông đã tạo được một hướng đi riêng cho chính 
mình. Bộ truyện đầu tay của ông là Thư Kiếm Ân Cừu Lục 
(tức Thư Kiếm Giang Sơn) được đăng hàng ngày trên tờ Tân 
Văn Báo và cuộc đời ông bước sang một khúc quanh mới. 

Về sau này, theo chính Kim Dung, việc viết tiểu thuyết kiếm 
hiệp là một phương tiện sinh nhai chứ không nhằm một mục 
tiêu phục vụ nào cho xã hội. Nếu sau đó, độc giả có tìm thấy 
một điểm nào trong đó mang màu sắc luân lý hay đặc thù ? 
chẳng hạn đề cao nghĩa khí ? thì đó không phải là chủ đích 
chính yếu của ông. Tuy nhiên, việc thành công của ông, 
ngoài khả năng thiên phú, còn nhờ vào nhiệt tình cá nhân 
và hứng thú trong khi làm việc như ông đã biểu lộ ở cuộc 
phỏng vấn của học giả Nhật Bản Daikasu Ikeda trong quyển 
Một Thế Kỷ Huy Hoàng của Á Châu. 

Lē dĩ nhiên, viết tiểu thuyết kiếm hiệp ban đầu chỉ nhằm 
mục tiêu tăng gia số lượng báo bán ra, nhưng chẳng bao lâu 
độc giả nhận ra rằng nội dung những bộ tiểu thuyết của ông 
chứa đựng nhiều tài liệu giá trị. Một truyện ngắn như Việt Nữ 
Kiếm cũng bao gồm ít nhất ba dữ kiện lịch sử đã trở thành 
một phần của văn minh Trung quốc, truyền thuyết về kiếm 
pháp của một cô gái Việt huấn luyện cho quân đội để chiến 
thắng quân Ngô, truyền thuyết về những bảo kiếm thời 
Xuân Thu-Chiến Quốc, và nét đẹp của Tây Thi khi nàng đau 
bụng. Ông đã gom cả ba huyền thoại đó, sắp xếp để tình 
tiết trở thành hợp lý và biến những mẩu chuyện không liên 


hệ thành một chuỗi nhân quả. Trong nhiều bộ truyện khác, 
ông cũng sắp xếp lại những dữ kiện lịch sử thành những chỉ 
tiết tiểu thuyết một cách linh động, và đó chính là một khía 
cạnh mà nhiều học giả đang truy cứu, đi ngược giòng để tìm 
hiểu đâu là dữ kiện lịch sử, dâu là tưởng tượng và cảm quan. 
Người ta cũng tự hỏi, làm sao ông có thể tinh thông nhiều 
ngành văn hóa khác nhau một cách rành rẽ. Mỗi nhân vật 
của ông nếu được miêu tả tinh thông một ngón nghề gì đều 
có phong độ và ngôn ngữ của một chuyên gia sành sỏi. 
Người tìm hiểu về rượu của Trung Hoa phải đồng ý với Tổ 
Thiên Thu trong Tiếu Ngạo Giang Hồ về cách phân biệt 
hương vị và ẩm cụ, người sành về thư pháp (phép viết chữ 
Hán) không thể không thán phục những câu văn ông viết khi 
Trương Tam Phong thi triển Ý Thiên Đồ Long Công hay 
Trương Thúy Sơn viết hai mươi bốn chữ đại tự trên vách núi. 
Lẽ dĩ nhiên, những kiến thức trong võ thuật, các nhà các 
phái, đặc điểm, sở trường, sở đoản, huyệt đạo, y dược ? 
mang nhiều nét độc đáo đã đành mà tư tưởng suy nghĩ của 
các nhà các phái, các tôn giáo, các bang hội cũng rất phù 
hợp với thực tế khiến cho ngay cả những chuyên gia cũng 
phải ngạc nhiên. Để viết nên những hàng chữ đó, hầu như 
người ta phải bỏ hết tâm tư, trí lự vào nghiên cứu trong 
nhiều năm, nhiều tháng hơn chỉ là tham khảo một cách tổng 
quát qua sách vở. Cũng theo ông, mỗi khi có một vấn đề 
cần phải tìm hiểu, ông bỏ ăn bỏ ngủ đọc sách một cách say 
mê, tìm hiểu cho thật đến nơi đến chốn, biến điều ông muốn 
viết thành một phần của đời sống mình. Cho nên bên cạnh 
một tiểu thuyết gia có tài tưởng tượng và dựng chuyện, ông 


còn là một học giả đúng nghĩa, kiến thức uyên bác đã đành 
mà còn có phương pháp tổ chức và kỷ luật bản thân thật 
chặt chẽ. 

Một đặc điểm là ông không theo những chỉ tiết thông thường 
về võ học mà tự đặt ra những tên thế vừa văn vẻ, vừa mới 
lạ, rút từ sách vở chứ không rơi vào khuôn sáo tầm thường. 
Chẳng hạn Hàng Long Thập Bát Chưởng ông lấy từ Kinh Dịch 
trong các hào quẻ để đặt những cái tên như Hiện Long Tại 
Điền, Phi Long Tại Thiên, Thần Long Bãi Vĩ ? Những thế võ 
của Thiếu Lâm đều mang một hàm nghĩa Phật giáo, lấy từ 
các kinh điển hay các sự tích ở chùa chiền, miếu mạo. Tiểu 
thuyết của ông vì thế đưa người đọc đi vào một cuộc viễn 
du, qua nhiều vùng, nhiều đặc sản, nhiều hương vị khiến 
cho người Trung Hoa thích thú đã đành mà người ngoại quốc 
như chúng ta cũng say mê. 

Năm 1956, ông bắt đầu viết bộ thứ hai là ?Bích Huyết 
Kiếm?. 

Năm 1957, ông bỏ viết báo quay sang làm việc cho công ty 
điện ảnh Trường Thành nhưng vẫn tiếp tục viết bộ truyện 
thứ ba là ?Tuyết Sơn Phi Hô? và sau đó là ?Xạ Điêu Anh 
Hùng Truyện?. Tiếng tăm của ông từ lúc này bắt đầu nổi. 
Oạng cũng viết một số truyện phim cho công ty Trường 
Thành như "Ba Mối Tình", "Đừng Bỏ Anh", "Tiếng Đàn 
Khuya" … 

Năm 1959, ông cảm thấy không hợp với đường lối thiên tả 
của công ty Trường Thành nên từ chức, cùng với bạn học cũ 
thời Trung Học là Thẩm Bảo Tân xuất bản tờ Minh Báo. Số 
đầu tiên là ngày 20 tháng năm, 1959. Ngay từ số đầu, ông 


đăng truyện dài võ hiệp thứ năm là bộ ?Thần Điêu Hiệp Lữ?. 
Cũng thời gian đó, ông lại đăng ?Phi Hồ Ngoại Truyện? trên 
tờ ?Võ Hiệp và Lịch Sử?. 

Năm 1961, ông viết ?Ÿ Thiên Đồ Long Ký? và ?Bạch Mã 
Khiếu Tây Phong?. 

Năm 1963 thì ?Thiên Long Bát Bộ? bắt đầu. Trong năm 
1965, ông đi du hành Âu Châu từ tháng 5 đến tháng 6 mới 
về. Thành thử, truyện dài Thiên Long Bát Bộ phải nhờ bạn 
ông là Nghê Khuông viết thay một thời gian. Cuối năm đó, 
ông ra thêm tờ Minh Báo Nguyệt San là một tạp chí tương 
đối có trình độ cao hơn, giành cho giới trí thức. 

Đến năm 1967, sau khi Trung Cộng phát động cuộc Cách 
Mạng Văn Hóa, phe thiên tả càng đả kích ông mạnh mẽ hơn 
khi ông ủng hộ đường lối chặt chẽ của nhà câm quyền 
Hongkong, cương quyết không để cho Cộng Sản len lỏi lũng 
đoạn. Cánh tả vì thế đã nhại tên ông, gọi là Sài Lang Dung, 
và là người đứng thứ hai trong danh sách phải thủ tiêu của 
chúng. Cũng thời gian đó, ông xuất bản thêm tờ Tân Minh 
Nhật Báo ở Mã Lai và Singapore, lại ra thêm tuần báo là tờ 
Minh Báo Chu San. Ông cũng bắt đầu viết bộ ?Tiếu Ngạo 
Giang Hồ?. 

Tháng 10 năm 1969, ông bắt đầu viết "Lộc Đỉnh Ký".. Năm 
1972, sau khi hoàn tất bộ truyện này, Kim Dung tuyên bố 
chấm dứt công trình của ông không viết thêm nữa. Tuy 
nhiên, ông đã giành suốt mười năm kế tiếp để sửa chữa lại 
toàn bộ 14 tác phẩm. Ông gom góp toàn bộ những gì ông đã 
viết suốt 20 năm qua thành một bộ 36 cuốn, dưới nhan đề ? 
Kim Dung võ hiệp tiểu thuyết toàn tập?. 


Bản nhuận sắc này, ngoài văn phong trau chuốt hơn, ông 
cũng sửa đổi, thêm bớt nhiều chi tiết. Không những ông viết 
lại nhiều đoạn trước đây không hợp lý, nhiều tên người (cả 
nhân vật chính) ông cũng đổi (chẳng hạn như Ân Lợi Hanh, 
một trong Võ Đương Thất Hiệp đổi thành Ân Lê Đình, Triệu 
Minh thành Triệu Mẫn, Vương Ngọc Yến thành Vương Ngữ 
Yên ...). Đoạn Nghê Khuông viết trong Thiên Long Bát Bộ 
ông cũng bỏ đi hết, viết lại một đoạn khác trám vào cho 
thống nhất lối hành văn, tình tiết và không bị tiếng là nhận 
của người khác là của mình. 

Cũng trong thời kỳ này, một biến cố quan trọng xảy ra trong 
đời ông khiến ông nghiêng hẳn về việc nghiên cứu Phật học 
và sử sách. Năm 1976, người con trai lớn của ông đang học 
đại học Columbia ở Hoa Kỳ đột nhiên tự sát. Cái chết đó 
khiến ông bàng hoàng và theo ông thú nhận, đã có lần ông 
toan kết liễu cuộc đời để xuống dưới âm hỏi tại sao con ông 
lại làm như thế? Sau đó ông quay sang đọc những sách siêu 
hình, nói về sinh tử nhưng không tìm được câu trả lời. Từ đó 
ông đọc sách về Phật giáo, nhất là những bộ Tạp A Hàm 
Kinh (Samyutta Nikaya Sutra), Trung A Hàm Kinh (Majhima 
Nikaya Sutra), Trường A Hàm Kinh (Digha Nikaya Sutra). 

Ông cũng tiềm tâm nghiên cứu thêm về phép viết chữ Hán 
và lối viết của ông tuy không phải là rồng bay phượng múa 
nhưng cứng cỏi, có nét độc đáo riêng. 

Đến năm 1980, tờ Võ Lâm tại Quảng Châu đăng truyện ?Anh 
Hùng Xa Điêu?, mở đầu cho một phong trào doc Kim Dung 
ngay tại Hoa Lục. Công ty Viễn Ảnh tại Đài Loan (là nhà xuất 
bản chính thức được in sách của Kim Dung tại đây) cũng 


phát động một chiến dịch nghiên cứu về ông và từ đó đến 
nay đã xuất bản trên 20 cuốn gọi là bộ "Kim Học Nghiên Cứu 
Tùng Thư”. 

Đến năm 1994, bản dịch ra Anh văn các tác phẩm võ hiệp 
của ông được đại học Trung Văn lần đầu phát hành. Đồng 
thời, toàn bộ cũng được chuyển sang giản tự (tức lối chữ 
Hán đơn giản mà Trung cộng sử dụng) phổ biến tại Hoa lục. 
Trong nghiên cứu về những tác giả lỗi lạc nhất của Trung 
Hoa trong thế kỷ thứ hai mươi, đại học Bắc Kinh xếp ông vào 
nhân vật thứ tư, sau Lỗ Tấn, Thẩm Tòng Văn, Ba Kim nhưng 
đứng trước Lão Xá, Úc Đạt Phu và Vương Mông. Đại học Bắc 
Kinh cũng mời ông làm giáo sư danh dự. Hiện nay nhiều 
người đang tra cứu tiểu sử cũng như bình luận về những tác 
phẩm của Kim Dung. 

Tháng 5 năm 1998, một hội nghị về ông được đại học 
Colorado tổ chức, và sáu tháng sau đó, một hội nghị khác 
được tổ chức tại Đài Bắc bao gồm nhiều học giả từ khắp nơi 
trên thế giới đến để thảo luận về hiện tượng Kim Dung. 
Người ta đã đặt riêng một cái tên cho việc nghiên cứu về 
các tác phẩm của ông gọi là Kim Học, được dịch ra Anh ngữ 
thành Jinology. Trong cả hai kỳ đại hội này đều có Kim Dung 
tham dự, mỗi đại hội lại bao gồm nhiều vấn đề xoay quanh 
các tác phẩm của ông từ việc dịch thuật đến những ảnh 
hưởng của nó trong sinh hoạt xã hội. 

Kim Học, Một Ngành Mới? 

Nói đến Kim Dung, khó có ai không công nhận rằng ảnh 
hưởng của ông quả thực rất sâu rộng đối với không chỉ 
người Trung Hoa khắp nơi trên thế giới, mà còn đối với cả 


những quốc gia đông Hoa kiều và có liên hệ gần xa đến văn 
hóa Hán tộc như Việt Nam, Nhật Bản, Đại Hàn, Indonesia, 
Thái Lan, Singapore. 

Nhiều người đã thú nhận là ?sau khi đọc Kim Dung rồi, họ 
không còn đọc tiểu thuyết kiếm hiệp của các tác giả khác 
được nữa?. Ở Việt Nam, việc đọc Kim Dung đã thành một 
phong trào trong những năm sau cùng thời đệ Nhị Cộng 
Hòa, và một số nhân vật của Kim Dung, chẳng hạn Nhạc Bất 
Quần, đã trở thành một danh từ để chỉ hạng người ngụy 
quân tử. Ra đến hải ngoại, các tác phẩm của ông đã được tái 
bản theo lối chụp lại, có quyển thiếu trang vì người ta không 
tìm được một bộ còn nguyên vẹn. Nhiều cuốn sách viết về 
Kim Dung đã được xuất bản trước cũng như sau năm 1975 
và ít ai đọc Kim Dung chỉ một lần mà thường thì đọc đi đọc 
lại để giải trí và thưởng thức. 

Trần Mặc, một phụ tá nghiên cứu của trung tâm Điện Ảnh 
Bắc Kinh đã nghiền ngẫm các tác phẩm của Kim Dung trong 
7 năm, viết thành 12 cuốn sách tổng cộng khoảng 2 triệu 
chữ về Kim học. Ông ta đã đọc Thiên Long Bát Bộ 22 lần và 
thú nhận là càng đọc ông ta càng thấy nhiều điều mới lạ và 
không thể nào nói hết những điều cần phải nói về Kim Dung. 
Một đặc điểm mà nhiều người đồng ý là Kim Dung không đi 
theo những phương thức cũ, và mỗi câu truyện lại có một 
sắc thái riêng, bao hàm cả mới lẫn cũ, cả quần chúng bình 
dân lẫn bác học và tạo được sự cuốn hút cho không những 
người Á Đông mà cả người Âu Mỹ. 

Trong luận đề ?Ảnh Hưởng Của Võ Hiệp Tiểu Thuyết Trong 
Tiểu Thuyết Trung Hoa? Trương Đại Xuân đã kể lại là năm 


1966, giáo sư Trần Thế Tương (Chen Shih-hsiang) của trường 
Berkeley qua dạy tại Nhật Bản đã phải gửi thư thẳng cho 
Kim Dung để hỏi mua một copy của bộ Thiên Long Bát Bộ 
để dùng trong nghiên cứu tiểu thuyết võ hiệp hiện đại, và có 
thể coi là giới trí thức để ý đến Kim Dung rất sớm và ông là 
một hiện tượng mà nhiều người cho là ?hậu vô lai giả? (sau 
ông sẽ không ai có thể đi theo được). Nghê Khuông, một 
tiểu thuyết gia đã viết tới năm cuốn về Kim Dung cũng nhận 
định là sẽ không thể nào có một tác giả nào so sánh được 
với ông. 

Giá trị của ông không những được các nhà nghiên cứu trong 
khối thế giới tự do tán dương mà chính những học giả tại 
Hoa lục cũng hết sức ca tụng. Điển hình là tại Colorado, 
Dương Xuân Thời (Yang Chunshi) giáo sư Đại học Hải Nam, 
đã khẳng định là Kim Dung đã gây dựng nên một hướng đi 
mới cho tiểu thuyết võ hiệp vượt hẳn những người đi trước 
ông. 

Người ta khai thác các ảnh hưởng của tiểu thuyết võ hiệp, 
trong đó đầu tiên phải kể tới những bộ phim kiếm hiệp đầy 
rẫy trong những tiệm cho thuê vidéo, một thời được coi như 
món ăn hàng ngày của nhiều gia đình Việt Nam. Các tác 
phẩm của ông hầu hết đã được quay thành những bộ phim 
dài, bán trên thị trường hay chiếu thành shows trên màn 
ảnh nhỏ. Nhiều truyện được nhiều nơi quay thành những bộ 
phim khác nhau, với những chỉ tiết không có trong nguyên 
bản. Kim Dung cũng than phiền là nhiều đạo diễn vì muốn 
tạo nét đặc biệt đã đưa thêm những chỉ tiết không phù hợp 
với văn hóa và lịch sử khiến cho phim truyện mất đi cái 


phong vị mà ông muốn có. 

Nhiều khách sạn và nhà hàng cũng đặt ra những món ăn 
dựa theo tên tìm thấy trong tiểu thuyết, chẳng hạn ?Xạ Điêu 
Anh Hùng Yến?, mỗi món lấy từ một cái tên tìm trong truyện 
này chẳng hạn ?Ngọc Tiêu Thùy Gia Thính Lạc Mai? là món 
thịt bò Hoàng Dung nấu cho Hồng Thất Công. 

Một trong những câu hỏi nhiều người đặt ra cũng khiến cho 
chúng ta suy nghi: 

Tại sao Kim Dung, một tiểu thuyết gia chuyên về kiếm hiệp 
ở Hongkong lại vượt trội những tác giả ở Đài Loan và hơn 
hẳn những tác giả tại Hoa lục? 

Yếu tố quan trọng nhất mà người ta có thể tìm thấy chính là 
vì Hongkong, tuy là một thuộc địa của người Anh nhưng có 
một thể chế chính trị cởi mở hơn hai xứ vẫn tự nhận là giữ 
thiên mệnh đại diện cho dân tộc Trung Hoa. Ở Hoa Lục thì 
văn hóa bị bóp nghẹt đã đành mà ngay ở Đài Loan, các tác 
phẩm của Kim Dung cũng bị cấm, với một lý do mơ hồ là vì 
chính quyền Dân quốc cho rằng nhan đề Xạ Điêu Anh Hùng 
truyện tương tự một bài thơ của Mao Trạch Đông ?Loan 
Cung Xạ Đại Điêu?. Cái cảnh sợ bóng sợ gió đó cũng đã từng 
xảy ra tại miền Nam nước ta thời kỳ Đệ Nhất và Đệ Nhị cộng 
hòa và nhiều người vẫn còn sử dụng như một thứ võ khí để 
chụp mũ người khác ngay tại trên văn đàn hải ngoại. 

Thành thử trước năm 1979, người dân ở Trung Hoa Dân 
Quốc hoàn toàn không biết đến những tác phẩm của ông và 
cơn sốt Kim Dung chỉ bắt đầu khi tình hình ?giới nghiêm văn 
nghệ? đã được nới lỏng và truyện của Kim Dung được phép 
ấn loát và lưu hành. Tuy tại Đài Loan không có cảnh chờ đợi 


hàng ngày như khi các truyện dài của ông còn đăng báo, 
những tờ báo lớn đều có một mục bàn về Kim Dung hàng 
ngày, do những cây viết bình luận tên tuổi để cạnh tranh với 
nhau. Khi "Hiệp Cốt Nhu Trường Thoại Kim Dung" của Ân 
Khiêm xuất hiện trên Liên Hợp Báo thì Trung Quốc Thời Báo 
đăng liền "Kết Khách Tứ Phương Tri Kỷ Biên" của Văn Dung, 
"Ký Hiệp Chi Thái Đẩu Kim Dung" của La Long Trị, và "Kim 
Dung Đích Nhân Tính Tôn Nghiêm" của Mạnh Tử. Đó cũng là 
một điểm đáng cho chúng ta suy nghĩ vì cây văn hóa chỉ có 
thể xanh tươi khi con người có tự do và rất nhiều nhân tài bị 
mai một và thui chột trong một thể chế khắc nghiệt. Có lẽ 
không có gì đáng sợ bằng một khung cảnh chính trị bóp 
nghẹt tự do tư tưởng và phát biểu, dù nhân danh mục tiêu 
cao đẹp nào chăng nữa. 

Chương Trình Và Dự Phóng Dịch Lại Kim Dung 

Công việc dịch lại và nghiên cứu các tác phẩm của Kim 
Dung là một công trình khá to lớn, nhất là đó lại chỉ là nỗ lực 
của một cá nhân mà thì giờ, khả năng cũng như phương tiện 
đều hết sức chật hẹp và giới hạn. Tuy nhiên, tôi có một số lý 
do để làm việc này: 

1/ Bản dịch dựa theo ấn bản sau cùng của Kim Dung có thể 
coi như hoàn chỉnh hơn cả về kết cấu cũng như văn phong, 
mà chúng tôi tin rằng nhiều người cũng muốn đọc để biết 
ông đã viết lại như thế nào. Sau khi đối chiếu, so sánh bản 
viết cũ đăng trên báo với bản mới nhiều người đã công nhận 
rằng bản sau cùng của ông là những tác phẩm mới mẻ. 
Trong khi viết để đăng báo, Kim Dung không thể không chú 
trọng tới một số điều kiện cần thiết để lôi cuốn độc giả, 


những chỉ tiết ly kỳ hay những võ công huyền hoặc, bản 
nhuận sắc của ông đã chú trọng về diễn tiến câu chuyện, 
tâm lý nhân vật, và nhất là sự thuần nhất trong tính tình của 
các nhân vật đó. Ông đã viết lại nhiều nhân vật cho rõ nét 
hơn và chính vì thế những bộ tiểu thuyết của Kim Dung đã 
thoát ra được cái phong vị ?rẻ tiền? để trở thành những tác 
phẩm lớn. Có tác giả đã đề nghị đưa các tiểu thuyết của ông 
vào chương trình giáo khoa bậc trung học, làm mẫu cho 
phương pháp dựng và viết tiểu thuyết. 

2/ Phải nói rằng toàn bộ ba mươi sáu cuốn truyện của Kim 
Dung đã chất chứa một số lớn kiến thức, những kiến thức 
được hình thành bằng tài liệu chứ không phải tưởng tượng. 
Tù các địa danh, các phong tục tập quán của nhiều địa 
phương, các danh lam thắng cảnh đến cả những chỉ tiết lịch 
sử, được ông viết lại dưới dạng tiểu thuyết. Chính Kim Dung 
đã cố ý làm điều đó và trong nhiều buổi hội thảo, quốc tế và 
quốc nội, ông đã xác nhận trong nhiều trường hợp phải tìm 
hiểu và nghiên cứu rất lâu trước khi hạ bút về một đề tài. 
Những đoạn ông viết liên quan đến thư pháp (phép viết chữ 
Hán, calligraphy), rượu, hoa trà (camelia), kinh mạch hay 
Đông y đã khiến cho nhiều chuyên gia phải kinh ngạc về sự 
chính xác của tài liệu chứng tỏ bên cạnh óc tưởng tượng, 
ông luôn luôn tìm hiểu cặn kẽ những đề tài ông định viết, kể 
cả việc nghiên cứu đặc tính, đặc sản của từng địa phương 
trong bối cảnh thời đại ông trình bày câu chuyện. 

Riêng về các giáo phái, bang hội, môn phái ? ông cũng đã 
vẽ nên nhiều bức tranh tuyệt tác. Giả thuyết về vai trò của 
Minh giáo (Zoroastranism) trong việc xây dựng triều đại nhà 


Minh bên Tàu đã khiến Lâm Ngộ Thù (Lin Wushu), một học 
giả Đài Loan lao đầu vào tìm kiếm chứng liệu để đi đến kết 
luận là ông đã tài tình biến một dữ kiện tưởng tượng thành 
một câu hỏi lịch sử. Thiên Địa Hội trong Lộc Đỉnh Ký, Cái 
Bang trong Anh Hùng Xạ Điêu, Thiên Long Bát Bộ đều dựa 
trên nhiều tài liệu lịch sử nhưng chắc chắn khác xa với thực 
tế. Những chi tiết đó phần lớn được nhuận sắc, tăng bổ sau 
này nên đọc lại những tiểu thuyết của Kim Dung cho ta 
nhiều chi tiết mới rất thú vị. 

3/ Mặc dù vốn liếng chữ Hán của người dịch thật ít ỏi, nhưng 
chúng tôi cố gắng làm công việc này để chia xẻ niềm vui 
của mình cho những người có cùng một sở thích, nhất là lứa 
tuổi trung niên, muốn hồi ức lại những gì đã đọc thuở còn 
trẻ. Phải nói rằng người dịch vẫn cảm thấy mình may mắn 
hơn những người đi trước nhiều lắm. Ít nhất trên số lượng 
tổng quát, tài liệu liên quan đến Kim Dung, đến văn hóa 
Trung Hoa tương đối phong phú. Tuy chỉ lùng kiếm trong một 
số thư viện địa phương nhỏ, tài liệu có thể sử dụng để làm 
công trình này đã vượt quá khả năng đọc của chúng tôi. Do 
đó, chúng tôi cố gắng thu hẹp vấn đề càng ít càng tốt, để 
tập trung vào mục tiêu chính là hoàn thành bản dịch. Công 
trình tổng quát này, nếu không có gì trở ngại cũng đã phải 
tốn từ 15 đến 20 năm và như thế có nghĩa là cá nhân chúng 
tôi phải đầu tư trọn cuộc đời còn lại vào một dự án duy nhất. 
Nhiều bằng hữu cho rằng công việc đó không đáng để làm 
nhưng chúng tôi lại nghĩ rằng bất cứ một công trình nào 
cũng có giá trị riêng của nó và chắc chắn nếu bộ Kim Dung 
toàn tập này không làm được gì nhiều thì cũng đem lại một 


số giây phút giải trí cho người hoàn thành nó cũng như 
người đọc nó. 

Hiện nay, cũng như mọi người khác cùng thế hệ 
babyboomers, người Việt Nam lứa tuổi trung niên đang tiến 
vào tuổi nghỉ ngơi sau một quãng dài làm việc mệt mỏi, cần 
có một số nhu cầu tinh thần và vật chất để thay thế cái nếp 
sống cố hữu đã hằn vết trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, thế 
hệ của chúng tôi không có cái may mắn của người dân sinh 
ra và lớn lên trong một quốc gia thanh bình và hầu hết 
không có được những chuẩn bị lâu dài từ thời trai trẻ. Có thể 
nói là một thế hệ làm nhân chứng cho nhiều biến cố lịch sử, 
từ thời Pháp thuộc sang hai nền Cộng Hòa, sau đó là những 
năm dài, người trong những trại tập trung nơi rừng sâu nước 
độc, kẻ thất thổ lưu vong. Phần lớn chúng ta đã chim bằng 
mỏi cánh và muốn dùng phần cuối của cuộc đời mình trong 
những công việc ít va chạm hơn. Có người tìm về tôn giáo, 
tham gia các khóa tu học kinh điển, các sinh hoạt giáo lý, có 
người tham gia sinh hoạt chính trị, văn hóa, khôi phục một 
số tập tục lễ nghi. Cũng có người hoạt động trong các hội 
đoàn, ái hữu của các đơn vị cũ, binh chủng, trường học, hay 
địa phương, quê quán. Tuy những sinh hoạt đó có những 
mục tiêu khác nhau nhưng tựu trung đều là tìm những người 
có chung một mẫu số để ngồi lại, lắm khi để bớt đi cái nỗi cô 
đơn, trống vắng hơn là vì những mục tiêu to tát làm bình 
phong cho tập thể hoạt động. 

Vì thế công trình mà người dịch đang làm chủ yếu là để chia 
xẻ với những người cùng thế hệ, nhất là những anh em cùng 
một mái trường ở Việt Nam. Tuy một số người trong lứa tuổi 


đi sau cũng thích đọc Kim Dung nhưng sự thưởng thức đó lại 
nằm trong một góc cạnh khác. Những anh em đọc lại bản 
mới này hầu hết ? nếu không nói rằng tuyệt đại đa số ? đã 
từng đọc các bản cũ trước đây, nay có dịp hồi ức, so sánh, 
đối chiếu và nếu may mắn có được một vài người ở gần 
nhau thì dễ dàng biến cái thú vị riêng của mình thành một 
buổi trà đàm, chẳng khác nào các thế hệ cha anh đã bàn 
Tam Quốc, bàn Thủy Hử ? 

Chương Trình 

Chương trình cho bộ Kim Dung toàn tập bao gồm ba công 
tác chính: 

1/ Công việc dịch thuật là công tác chính để chuyển ngữ ba 
mươi sáu cuốn sách của Kim Dung ra tiếng Việt. Việc dịch đó 
có những vấn đề riêng của nó mà người dịch phải giải quyết 
từ dịch nghĩa tới văn phong. Tuy Hoa ngữ và Việt ngữ có 
nhiều tương đồng, một số từ ngữ kiếm hiệp đã được đem 
vào tiếng Việt, nhưng hai ngôn ngữ vẫn có rất nhiều điểm 
khác biệt. Người dịch cố gắng dịch sát ý của Kim Dung 
nhưng cũng vẫn phải Việt hóa rất nhiều chi tiết và cố gắng 
làm cho cách hành văn gần gũi với chúng ta hơn. Tuy nhiên, 
nỗ lực đó chỉ có thể làm cho câu văn bớt Tàu một chút, chứ 
không thể hoàn toàn Việt Nam được và người dịch đành 
chấp nhận cái giới hạn đó. Khi làm công việc dịch Kim Dung, 
chúng tôi không có tham vọng dịch hay hơn những người đi 
trước, mặc dù những bản dịch vội trước đây không hiếm 
những chỗ sai lầm. Những sai lầm đó có thể từ chính bản in 
trên nhật báo từ Hongkong gửi qua hay vì để đáp ứng nhu 
cầu của độc giả thời bấy giờ mà dịch giả phóng đại một ý 


nghĩ của mình để gán ghép cho Kim Dung trước khi nắm 
vững toàn cục. Chẳng hạn bộ Ÿ Thiên Đồ Long Ký phải qua 
một thời gian dài mới cho chúng ta biết là bộ tiểu thuyết 
được kết cấu xoay quanh hai thanh đao Đồ Long và thanh 
kiếm Ý Thiên. Vì thế chúng ta sẽ lấy làm lạ khi đọc cái tựa 
Việt Nam ?Cô Gái Đồ Long? mà không hiểu đó là ám chỉ cô 
nào trong bộ truyện này. 

Một phần khác, trong giai đoạn sơ khởi, chúng ta chưa có 
những qui định thống nhất về phiên dịch, nên để nguyên 
chữ Hán đọc theo âm Hán Việt hay dịch ra tiếng mình. Chính 
vì thế, một số tên thế võ, binh khí, ám khí trở thành ngô 
nghê. Một số từ có tính chất chuyên môn hơn, chẳng hạn 
một số từ Hán Việt của Thiền tông hay Phật giáo được dịch 
sát theo âm nhưng lại sai nếu đối chiếu với kinh điển. Hai 
chữ Ban Nhược theo Hán Việt khi vào Phật giáo thì là đọc là 
Bát Nhã (Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh chứ không phải 
Ban Nhược Ba La Mật Da), hoặc một số từ cổ được đọc khác 
đi chẳng hạn chữ trong Kinh Dịch (Hàng Long thay vì Giáng 
Long, Hiện Long thay vì Kiến Long) ? 

Tuy tiếng Việt chúng ta mượn rất nhiều chữ Hán để nói và để 
viết, nhưng hai ngôn ngữ có cấu trúc và nội dung khác hẳn 
nhau. Rất nhiều chữ Hán khi được Việt hóa lại mang một 
nghĩa khác hẳn và không hiếm khi người dịch phải dùng một 
chữ Hán Việt nọ để dịch một chữ Tàu kia, hoặc dùng một 
chữ hoàn toàn khác hầu tránh trùng điệp. Một điểm khó 
khăn là tuy những đại danh từ của người Tàu rất nhiều 
nhưng đối thoại, phần lớn chỉ dùng hai chữ nhĩ (you) và ngã 
(I, me) như người Mỹ. Trong khi đó tiếng Việt chúng ta hai 


đại danh từ này rất phong phú, tùy hoàn cảnh, thứ bậc mà 
thay đổi. Đó cũng là một nạn đề nhưng cũng là một điểm 
mà người Việt nào cũng thấy hãnh diện. 

A/ Một số thân hữu đã góp ý với chúng tôi là cố bỏ bớt 
những từ Hán để Việt hóa càng nhiều càng tốt ngõ hầu văn 
chương dễ dàng phổ biến hơn, nhất là cho giới trẻ ở hải 
ngoại, ít có thì giờ và cũng ít quen biết với chữ Hán. Thực tế, 
làm thế nào để văn chương xuôi xẻ nhưng không quá nôm 
na bình dân là một vấn đề. Việc tìm kiếm cho ra một chữ 
thật thích hợp không phải dễ dàng nhất là người dịch không 
tìm đâu ra một cuốn từ điển loại Thesaurus để tiện dụng khi 
cần phải tìm một chữ tương tự. Thành thử, dù muốn dù 
không, chúng tôi cũng phải tạo riêng ra một số từ chuyên 
môn, một thứ jargon của truyện kiếm hiệp, mà những ai 
muốn hiểu biết toàn vẹn phải am tường. Có người đề nghị 
chua thêm tiếng Anh cho rõ nghĩa nhưng điều đó lại càng 
thêm rắc rối cho người dịch cũng như cho người đọc. 

B/ Thứ hai việc để nguyên âm Hán Việt là một ưu điểm chứ 
không phải khuyết điểm. Phải nói rằng nhiều cái tên nếu 
dịch nghĩa sẽ rất ngây ngô, chẳng hạn kim châm Ân Tố Tố 
sử dụng được Từ Khánh Phụng dịch ra là Kim Râu Muỗi (viết 
sai chính tả là Dâu Muổi) trong khi nếu để nguyên là Văn Tu 
Châm đỡ chối tai hơn. Chính các tiểu thuyết kiếm hiệp đã 
làm giàu thêm cho tiếng Việt nhiều từ mới, mặc dù trước 
đây chúng ta chưa hay ít khi nghe tới. Chưởng, huyệt, 
quyền, cước, nội lực ... và nhiều chữ khác chúng ta đã hiểu 
mà không cần phải dịch nghĩa nữa. Nếu một người Trung 
Hoa khi đọc Hàng Long Thập Bát Chưởng sẽ hiểu là Mười 


Tám Thế Đánh Rồng nhưng họ sẽ không có được cái khoái 
cảm của chúng ta khi có thể dùng một hàng chữ Hán mà 
vẫn có thể hiểu như tiếng Việt. 

C/ Thế nhưng không phải chữ Hán nào cũng có nghĩa tương 
đồng với tiếng Việt. Chẳng hạn Kim Dung viết là ?triển khai 
khinh công? nhưng khi dịch thì lại phải dùng ?thi triển khinh 
công? mặc dầu cả tám chữ đó đều là chữ Hán. Thành thử, 
nhiều trường hợp có tới ba hay bốn giải pháp, 1/ dịch thẳng 
ra tiếng Việt 2/ để nguyên văn chữ Hán 3/ dùng một chữ 
Hán khác quen thuộc hơn thay thế chữ Hán tác giả dùng. 
Một điểm nhỏ cũng cần nói ra là chữ Hán truyền sang nước 
ta có một số thay đổi không hiểu rõ nguyên nhân vì đâu 
khiến cho nhiều lần chúng tôi bị lúng túng. Ngưu theo đúng 
nghĩa của Trung Hoa là con bò thì người mình vẫn hiểu ngưu 
là trâu (thực ra thủy ngưu mới là con trâu, có người lại dịch 
là trâu nước không có nghĩa gì cả). Thanh ngưu là con bò 
đen thì ta lại hiểu thanh ngưu là con trâu xanh. Chính người 
dịch ban đầu cũng quen theo lối cũ dịch thanh lư là con lừa 
xanh, sau tra lại mới biết phải dịch là con lừa đen mới đúng. 
Dương là con cừu (sheep) còn con dê (goat) phải là sơn 
dương. Thành thử nhiều chữ tưởng là biết rồi nhưng thực ra 
cái biết đó lại có khác với văn chương Trung Hoa. Khi nhớ lại 
những bản dịch cũ, ngoài những chữ mà người Việt chúng ta 
thay đổi theo từng miền (Chu-Châu, Sơn-San, Hoàng-Huỳnh) 
có nhiều chữ trước đây dịch hoàn toàn sai. Chữ Ân (giống 
như nhà Ân bên Tàu) thì lại dịch là Hân, chữ Côn dịch thành 
Khôn, và một số chữ trước đây cố tình dịch trại đi như 
Dương Quá thành Dương Qua, Quách Tương thành Quách 


Tường ? Trong bản này chúng tôi để trở lại hoàn toàn như 
tác giả đã viết vì phần nhiều có một ẩn ý trong đó mà chúng 
ta nên tôn trọng (Tương trong Quách Tương là thành Tương 
Dương nơi Quách Tĩnh cố thủ chống quân Mông Cô). 

D/ Về âm, chúng tôi chủ yếu theo bộ Hán Việt tự điển của 
Thiêu Chửu[1] là bộ tự điển thông dụng hơn cả trong giới 
nghiên cứu Việt Nam. Tuy nhiên chúng tôi cũng tra thêm các 
bộ Hoa Việt tân từ điển của Lý Văn Hùng, Hán Việt từ điển 
của Đào Duy Anh, Từ điển Hán Việt hiện đại (1994) của nhà 
xb Thế Giới và Từ điển Trung Việt (1993) của nhà xb Khoa 
Học Xã Hội Hà Nội. Hai bộ sau cùng mới được xuất bản tại 
Việt Nam và tương đối phong phú hơn những tự hay từ điển 
cũ. Về từ điển Anh-Hoa, Hoa-Anh, bộ từ điển chúng tôi dùng 
hàng ngày là cuốn A New Practical Chinese-English 
Dictionary (Tối Tân Thực Dụng Hán Anh Từ Điển) do Lương 
Thực Thu chủ biên (Viễn Đông Đài Bắc) và Far East English- 
Chinese Dictionary (Viễn Đông Anh Hán đại từ điển). Về từ 
điển chữ Hán, hai bộ quan trọng nhất chúng tôi sử dụng là 
Từ Nguyên (Thương Vụ A? Thư Quán, hai cuốn thượng và 
hạ) và Từ Hải (Trung Hoa thư cục, thượng và hạ). Các danh 
từ và nghĩa lý Phật học chúng tôi tham khảo trong Từ điển 
Phật Học Hán Việt của nxb Khoa Học Xã Hội. Các địa danh 
tôi tham khảo trong Trung Quốc Cổ Kim Địa Danh Đại Từ 
Điển (Thương Vụ Ấn Thư Quán Hongkong 1982) còn chỉ tiết 
lịch sử thì dùng Trung Quốc Lịch Sử Từ Điển (Văn Hóa Nghệ 
Thuật Xuất Bản Xã Bắc Kinh 1989). 

Về tiếng Việt, khi cần tra cứu chúng tôi dùng bộ Việt Nam tự 
điển của Khai Trí tiến Đức, và Từ điển tiếng Việt của Viện 


Ngôn Ngữ Hà Nội (1992). Chính tả nếu có chỗ nghi ngại 
chúng tôi tra theo Việt Ngữ Chánh Tả Tự Vị của Lê Ngọc Trụ. 

Một cuốn sách mà tôi cũng muốn nhắc đến vì đã giúp rất 
nhiều cho người dịch là quyển Thành Ngữ Biện Chính từ điển 
của Ngô Hạ Vân trong đó liệt kê tất cả những thành ngữ và 
những cách hiểu sai, thế nào mới là đúng. Có cuốn sách này 
trong tay, người dịch cảm thấy yên tâm khi gặp phải một 
nhóm từ và biết rằng đó là một loại tục ngữ không dễ kiếm 
trong từ điển. 

2/ Chính vì muốn dịch lại công trình của Kim Dung một cách 
nghiêm chỉnh, chúng tôi sẽ làm một số khảo luận nhỏ để 
giúp độc giả có thêm một số kiến thức về bối cảnh của câu 
chuyện, làm sáng tỏ một số vấn đề, một số nghi vấn mà 
nhiều độc giả muốn biết. Để hiểu những điều hay trong tiểu 
thuyết võ hiệp Kim Dung, chúng ta cần một số kiến thức để 
làm nền tảng và càng tích lũy được nhiều kiến thức văn hóa 
bao nhiêu, chúng ta càng thưởng thức Kim Dung cao bấy 
nhiêu. Tuy những kiến thức đó không phải là bắt buộc nhưng 
nó rất cần thiết cho việc hiểu và thưởng lãm, nhất là để bàn 
về Kim Dung. 

Những biên khảo đó không nhằm mục tiêu đi sâu vào một 
đề tài như một công trình học thuật mà chỉ để cho người đọc 
có dịp ghé qua, chẳng khác nào một khách bộ hành đứng lại 
ngắm một bông hoa bên bờ giậu, làm tăng thêm cái hương 
vị nhàn tản của cuộc dạo chơi. 

Những biên khảo đó có thể về một đề tài chuyên môn như 
đông y, châm cứu, hay cũng có thể về một lối thưởng ngoạn 
như uống trà, viết chữ, hoặc về một nhân vật truyền kỳ nhu 


Trương Tam Phong, Đạt Ma tổ sư, hoặc một sinh hoạt dân 
gian như uống rượu, đánh cờ, hay một danh thắng như chùa 
Thiếu Lâm, núi Ngũ Đài, một đặc sản như hoa trà Đại Lý, 
thược dược Dương Châu, hay một biến cố chính trị như cuộc 
Nam chinh của quân Mông Cổ chiếm nước Tàu, vụ án Văn Tự 
Ngục, vụ giết quyền thần Ngao Bái, hay hòa ước Nga-Hoa 
thời Thanh. Viết những biên khảo đó trước hết là cho chính 
cá nhân người dịch có thể hiểu câu chuyện một cách kỹ 
lưỡng, chu đáo hơn mà khi đọc như một cuốn tiểu thuyết, ít 
khi chúng ta chịu dừng lại suy nghĩ. Minh giáo có vai trò nào 
trong lịch sử Trung Hoa cuối đời Nguyên không? Kiến Ninh 
công chúa là ai, tâm tính thế nào? Trịnh Thành Công, anh 
hùng hay giặc cướp? Thi Lang, Hán gian hay một viên tướng 
lỗi lạc, thanh liêm? Ngoài ra những câu hỏi liên quan đến 
văn hóa, võ công, y đạo, cũng làm nhiều người phải đưa 
thành vấn đề. Đâu là ranh giới giữa sự tưởng tượng phong 
phú của nhà văn, đâu là tài liệu ông dựa vào để viết? 

Hệ thống hoạn quan của Trung Hoa cũng như tổ chức cung 
đình sẽ làm cho chúng ta đọc Lộc Đỉnh Ký hứng thú hơn vì 
hiểu rõ môi trường mà Vi Tiểu Bảo phải sinh hoạt khi phục 
vụ trong cung cấm. Thiên Địa Hội và các bang phái trong xã 
hội nước Tàu, với những chi lưu kéo dài tới xứ Nam Kỳ lục 
tỉnh của chúng ta như Kèo Vàng, Kèo Xanh ,hoặc còn tồn tại 
ở lục địa thời Dân Quốc như Thanh Bang, Ca Lão Hội ... sẽ 
soi sáng một số chỉ tiết về Trần Cận Nam và họ Trịnh ở Đài 
Loan. 

Một tiểu luận về con người và huyền thoại về Trương Tam 
Phong, và Thái cực quyền có thể làm tăng sự thích thú khi 


đọc lại Ÿ Thiên Đồ Long Ký, và duyệt lại lịch sử Trung Hoa 
trong giai đoạn Nam Tống có thể cho ta ít nhiều chi tiết về 
sinh hoạt của người Mông Cổ và sự bành trướng của đế quốc 
Nguyên Mông. 

Tôi cũng muốn viết một bài khác về bang giao giữa các dân 
tộc Hán, Liêu, Thổ Phồn, Tây Hạ vốn được dùng làm hậu 
cảnh cho Thiên Long Bát Bộ, đồng thời tìm hiểu biến chuyển 
tâm lý của chính Kim Dung khi ông đi từ phân biệt Hán 
Mông trong những tác phẩm giai đoạn sơ khai và những 
ranh giới quốc gia, dân tộc ngày càng nhạt dần trong những 
tác phẩm sau này. 

3/ Công trình kế tiếp là dựng lại cấu trúc của từng bộ truyện 
thành biểu đồ để theo dõi từng môn phái, tâm lý nhân vật 
và biến chuyển ngõ hầu chúng ta có những tiêu điểm làm 
căn cứ suy luận và bình phẩm. Đọc Kim Dung là một cái thú, 
nhưng bàn Kim Dung cũng lại là một cái thú khác, và việc 
tái tạo những cấu trúc của các câu chuyện cũng là một dự 
án nhiều người có thể tiếp tay. Một danh sách những nhân 
vật trong mỗi bộ truyện cũng giúp chúng ta theo dõi các 
tình tiết được dễ dàng hơn để phát hiện những lệch lạc hay 
mâu thuẫn. 

Trước đây, nhiều người đã viết về Kim Dung, trong đó có cả 
một số tác giả Việt Nam, mỗi người dùng một lăng kính 
riêng để nhận định. Tuy nhiên, cái giới hạn của những tác 
phẩm đó là vẫn chỉ dựa trên những bản dịch cũ từ báo hàng 
ngày khi còn đăng tải ở Hongkong. Hi vọng rằng khi bản 
dịch mới ra đời, chúng ta sẽ có những quan điểm mới, nhận 
định mới về công trình của Kim Dung. Phổ biến các tác 


phẩm kiếm hiệp của Kim Dung cũng là một nhu cầu của 
chính người làm công việc này ngõ hầu tìm một số bằng hữu 
có cùng sở thích nhưng vì điều kiện khách quan và chủ quan 
chưa cho phép. Rất có thể đây cũng là một công tác mà cổ 
nhân gọi là ?dĩ văn hội hữu? vì xuyên qua một số chương 
ngắn ngủi của Ÿ Thiên Đồ Long Ký, chúng tôi đã liên lạc 
được với khá nhiều người ở khắp nơi trên thế giới, mặc dù 
chưa biết nhau nhưng đã chia xẻ rất nhiều điểm chung, 
chứng tỏ ai ai đều có ý muốn tham gia vào một việc mà 
mình thấy có thể dự phần trong đó. 

Trong một truyện ngắn của nhà văn Sơn Nam, một người ở 
thật xa ? hình như miền Bắc di cư vào Nam ? gặp một người 
ở trong một khu rất hẻo lánh vùng rừng U Minh, Cà Mâu. 
Những bất đồng, dị biệt, mâu thuẫn tưởng như đi đến xung 
đột lúc ban đầu đã được hóa giải khi hai người cùng có 
chung cái quá khứ đã học qua Quốc Văn Giáo Khoa Thư, 
những tập sách mà nha Học Chính Đông Pháp in ra để day 
bậc tiểu học. Họ đọc thuộc lòng cho nhau nghe từng bài, 
từng đoạn, ôn lại từng tấm hình, từng câu cách ngôn ở mỗi 
bài để ?đổi thù thành bạn?. 

Công trình dịch lại Kim Dung là một chương trình dài, chỉ 
làm trong những thì giờ rảnh rỗi và người dịch vừa làm vừa 
học coi như một trò chơi nhàn tản. Chính vì thế, công trình 
này sẽ được liên tục cải tiến, sửa đổi một khi người dịch tìm 
ra một khuyết điểm nào đó trong khi tiến hành. Khuyết điểm 
đó có thể về từ ngữ không chính xác, văn chương không gãy 
gọn hay những lỗi chính tả, văn phạm mà vì thiếu hiểu biết 
hay sơ xuất trong khi làm việc. Chúng tôi mong nhận được 


những hồi âm của người đọc để công việc thêm hoàn chỉnh. 
California, USA 

Mồng 3 Tết Canh Thìn 

Nguyễn Duy Chính 

Duychinh@pcmagic.net 


[1] Gần đây tôi tìm được một cuốn từ điển Hán Việt mới của 
Trần Văn Chánh biên soạn (NXB Trẻ TPHCM 1999) là bộ từ 
điển công phu và kỹ lưỡng nhất từ trước tới nay ? mặc dầu 
chưa phải là đầy đủ nhất và dùng cuốn này thay thế cuốn từ 
điển Thiều Chửu 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Mọt sách 
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên 
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003 


